


VALENTINE'S DAY: NGAY 
CUA TINH YEU VA THAN AI 
Ly Lac Long 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


VALENTINE'S DAY: NGÀY CUA TINH YÊU VÀ THÂN ÁI 


Ly Lac Long 
VALENTINE'S DAY: NGÀY CÚA TÌNH YÊU VÀ THÂN ÁI 


H àng năm, vào tháng Hai, đặc biệt ở Âu châu và Mỹ châu, 
thiệp, kẹo "chocolate", bông hoa và tặng phẩm được trao 
đổi giữa những người yêu thương nhau như vợ chồng, tình 
nhân... để kỷ niệm và mừng ngày lễ Tình Yêu (Valentine s 
Day) vào ngày 14, tháng 2. Ngày nay, phong tục mừng ngày 
lễ Tình Yêu đã được phổ biến rộng rãi đến nhiều quốc gia 
khắp năm châu. Một điểm lạ, với cái tên ngày Tình Yêu, nếu 
chưa biết, một người có thể suy đoán là nguồn gốc của ngày 
lễ phải liên quan đến một câu chuyện tình lãng mạn ướt át 
nào đó trong đời sống thực tế hoặc trong huyền thoại. 
Nhưng không phải như vậy, những nhân vật chánh tạo 
thành ngày Tình yêu không phải là những cặp nhân tình như 
kiểu Roméo và Juliette của văn hào Shakespeare hay như 
câu chuyện thần thoại của thần tình yêu Cupid và công 
chúa hạ giới Psyche. Nguồn gốc ngày lễ Tình Yêu xuất phát 
từ tôn giáo, liên quan đến câu chuyện của một vị linh mục 
Thiên chúa giáo tử đạo, đã được giáo hội phong thánh tên 
St. Valentine. Nhưng thánh Valentine là ai? Và tại sao người 
ta lại nhớ và kỷ niệm ngày lễ này? 

Mặc dù nguồn gốc và lịch sử ngày lễ Tình Yêu và thánh 
Valentine vẫn còn che phủ bởi tấm màn bí mật, chưa có xác 
định được rõ ràng. Nhưng từ xưa, tháng Hai đã được người ta 
xem như là một tháng của tình yêu, mộng mo, thi vị và lãng 
mạn. Ngày lễ Tình yêu như chúng ta biết hôm nay bắt 
nguồn từ Công giáo và một số những truyền thống của La 


mã cổ đại. Về tên St. Valentine thì Tòa thánh La Mã đã công 
nhận ít nhất là ba vị thánh khác nhau có cùng tên Valentine 
hay Valentinus, tất cả những vị thánh này đều tử vì đạo 
(martyred). Và trong số ba vị thánh này thì có lẽ truyền 
thuyết của vị thánh Valentine dưới đây, với những tình tiết 
được phổ biến rộng rãi, được nhiều người biết đến nhất cho 
ngày lễ Tình Yêu. 

Theo truyền thuyết thì thánh Valentine là một linh mục sinh 
sống và hành đạo vào thế kỷ thứ ba (270) ở La mã. Cũng 
vào khoảng thời điểm này, nước La Mã ngăn cấm việc 
truyền đạo và theo đạo Công giáo rất nghiêm nhặt. Thêm 
nữa, theo quan điểm vua La Mã, Claudius II, đang trị vì thì 
thanh niên độc thân sẽ làm những người lính tốt hơn những 
người có gia đình. Để đảm bảo đủ "nguồn cung cấp" cho 
quân đội những chiến sĩ độc thân gan dạ, sẵn sàng chết, 
không vì tình yêu và gia đình mà bị "lạnh cang"... để phục 
vụ cho đế quốc La Mã, bạo chúa Claudius II đã ra lệnh ngăn 
cấm không cho thanh niên trẻ lập gia đình. Đến thế kỷ 20, 
thì chúng ta thấy chuyện này được lặp lại ở Việt Nam, qua 
cái chính sách "tam khoan" (khoan yêu, lỡ yêu thì khoan 
cưới, lỡ cưới thì khoan đẻ) của đảng cộng sản Việt Nam áp 
dụng cho thế hệ trẻ miền Bắc thời chiến tranh để có đủ 
xương máu phục vụ cho "quốc tế vô sản" (?). Lúc ấy, Thánh 
Valentine đã cho đó là phi lý và bất công, nên ông vẫn bí 
mật tiếp tục làm chủ lễ phối hôn và ban phước cho những 
thanh niên trẻ muốn lập gia đình. Vì vậy, nên vua Claudius II 
đã ra lịnh bắt giam và xử tử Valentine vào ngày 14, tháng 2, 
năm 270 . Tương truyền trong lúc bị giam giữ trong ngục, 


thánh Valentine dà quen biét vói mót bé gái mü, con cúa 
người cai ngục và tinh ban đã nảy sinh. Có bé nghe tiếng vị 
linh mục hiền lành và nhân từ này rất thương yêu trẻ con và 
thường hái hoa đẹp trong vườn hoa của ông để tặng các em 
bé nên cô cũng thường đem hoa đến, ném qua cửa sổ ngục 
thất tặng ông . Cô tin tưởng một nha tu thánh thiện như 
thánh Valentine sẽ có quyền năng cầu xin Chúa giúp cho đôi 
mắt cô sáng lại. Thánh Valentine chấp nhận lời cầu xin và 
bắt đầu cầu nguyện cho cô bé. Điều kỳ diệu đã xảy ra, đôi 
mắt cô bé được sáng lại, nhưng chỉ kịp để nhìn thấy những 
giây phút cuối cùng của thánh Valentine. Trước khi bị hành 
quyết, thánh Valentine đã viết gửi cho cô bé mù một lá thư 
từ giã, cuối lá thư ghi: "Từ Valentine của cô bé" (From your 
Valentine)... 

Một sự kiện khác nữa là giữa tháng Hai (15/ 2) còn là ngày lễ 
hội Lupercalia của người La mã, ngày lễ này vinh danh thần 
Lupercus, vị than bảo vệ gia súc và mùa mang cho người La 
mã, cùng với Romulus và Remus, con song sinh của thần 
chiến tranh Mars, Romulus là ông tổ của dân La mã. Theo 
tục lệ xưa, trước ngày Lupercalia, các cô gái trẻ viết tên 
mình trên một mảnh giấy và để vào chung trong cái chum 
lớn. Đến này lễ, những chàng trai trẻ độc thân sẽ bóc một 
trong các mảnh giấy ghi tên các cô gái từ cái chum, cô gái 
có tên trên mảnh giấy sẽ trở thành bạn gái duy nhất của 
chàng trai trong năm đó. Thường thì các cặp này sẽ thành 
vợ chồng. Nhưng nếu không hợp thì chàng trai có quyền "từ 
chối" cô gái, và sang năm lại bóc thăm nữa với hy vọng sẽ 
tìm được người tâm đầu ý hợp. Tục lệ này sau đó bị giáo hội 


La Mà ngàn cám vi khóng hop vói các quan diém cúa Cóng 
giáo. Khoáng nám 498, Dúc Giáo hoàng Gelasius cóng bó 
ngày 14, tháng 2 là ngày cúa thánh Valentine (St. Valentine 
s Day). Công giáo đã trở thành quốc giáo của La Mã và 
người ta dần dần đổi, kết hợp ngày Lupercalia với ngày St. 
Valentine thành một ngày của mùa màng sung túc và của 
tình yêu lứa đôi. Vào năm 1969, Giáo hoàng Jean Paul VI đã 
loại bỏ ngày này ra khỏi lịch nhà thờ. Tuy nhiên sự pha trộn 
giữa lễ hội của người La Mã và ngày kỷ niệm vị Thánh tử vì 
đạo, St. Valentine của Thiên chúa giáo vẫn được ưa chuộng 
và ngày lễ Valentine vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. 

Để tri ân và vinh danh thánh Valentine, hàng năm đến ngày 
14, tháng 2, người ta tặng cho nhau những đóa hoa hồng, 
hay loại hoa Violet tím dại, loài hoa đã mọc trong khe đá 
bên chấn song cửa sắt của nhà ngục, gửi cho nhau những lời 
yêu thương, thân ái được nắn nót viết trên những tấm thiệp. 
Ngày nay, từ "valentine" có thể hiểu như "người quan tâm 
và thương mến ". Xa hơn, cho những cặp tình nhân, cụm từ 
"from your valentine" của tiếng Anh còn có nghĩa là "từ một 
người rất yêu em /anh". 

Vào thời đại Trung cổ (Middle Ages), ở Âu châu , người ta tin 
rằng ngày 14, tháng 2 là lúc bắt đầu mùa tình ái của chim, 
sự tin tưởng này tiếp sức mạnh mẽ cho cái ý tưởng giữa 
tháng Hai, ngày kỷ niệm thánh Valentine, là một chọn lựa 
đúng cho ngày lễ Tình Yêu. Nước Anh, sau khi quân La Mã 
đặt chân lên đảo, và du nhập vào xứ sở của sương mù này 
những tập tục cùng các lễ hội truyền thống của La Mã. Lễ 
Tình Yêu xuất phát từ Ý, nhưng nước Anh lại là nơi phát triển 


truyền thống này manh mẽ nhất. Có lẽ ngày lễ này có sức 
hấp dẫn hợp với dân tộc tính (đa sầu, đa cảm) của Anh Quốc 
nên chẳng bao lâu ngày Tình Yêu đã trở thành một cái lễ có 
ý nghĩa nhất với người Anh. 

Vào tháng Hai, ở Anh, thường có một loại chim lông đen về 
làm tổ trên những mái vòm cao của nhà thờ nên người ta 
càng tin rằng tháng Hai chính là tháng tình yêu và hôn nhân 
nảy nở. Các cô thiếu nữ có lệ đi vòng quanh nhà thờ, rải hạt 
"gai dầu" (hempseed), một loại hạt cho chim ăn và khấn 
nguyện sẽ gặp được một chàng hiệp sĩ cỡi bạch mã của 
lòng. Rải hạt và khấn nguyện xong xuôi thì các nàng đi về. 
Và trên đường chắc các nàng cũng thỉnh thoảng ngoái lại 
xem có chàng "khờ" nào cỡi ngựa trắng theo sau về "trình 
diện" bố mẹ không? Ngày nay thì chắc chàng không cỡi 
ngựa mà là lái xế theo nàng. Xã hội tiến bộ mà, và như vậy 
có lẽ bảo đảm hơn, tránh được trường hợp các chú ngựa bi 
tiếng sét ái tình của các nàng ngựa, nổi chứng đình công 
hoặc "làm dơ" đường phố bất tử. Lại có những thiếu nữ khác 
tin rằng, trong ngày lễ Tình yêu, chàng trai nào nàng gặp 
đầu tiên sẽ là phu quân của nàng. Dĩ nhiên là chàng trai 
"đầu tiên" đó phải hào hoa phong nhã mới lọt vào mắt xanh 
nàng được. Tục lệ này cũng hay hay vì lỡ gặp chàng đầu 
tiên mà "xấu xí" quá thì các nàng cứ làm tỉnh, phớt lờ coi 
như không thấy, và không gặp là xong . Tuy vậy, các chang 
độc thân cũng nên "đóng bộ” và "diện" cho ngon lành chút 
va dạo phố đông xem . Biết dau gặp may man, mũi tên của 
thần ái tình sẽ bắn trúng tim nàng. Cho những người mà sao 
Đào Hoa và Hồng Loan chiếu mạng, có nhiều người yêu quá, 


đến nổi bối rối không biết chọn ai để làm bạn trăm năm. Có 
gì khó giải quyết đâu ? Cứ theo tục lệ của người Anh thuở 
xưa, viết tên của từng bạn tình trên mỗi mảnh giấy bỏ 
chung vào cái chén thả sông, cái chén chìm và mảnh giấy 
nào nổi lên trước nhất thì người đó là "duyên tiền định" của 
mình. Dễ dàng quá xá! 

Vào thời Trung Cổ và thời Phục Hưng, thiệp chúc chưa có 
phổ biến, người ta thường tặng nhau hiện vật như hoa, 
chim, đồ trang sức... Những người giàu có thì gởi tặng các cô 
những món nữ trang đắt giá. Nhưng chẳng bao lâu thì người 
ta nhận ra chơi theo cái kiểu trưởng giả này thì cháy túi sớm 
và lỡ chuyện không thành, nang quay lưng thi quả la..." hư 
hao" thiệt, nên khoảng năm 1760 cái tục tặng nữ trang đã 
chính thức chấm dứt. Hiện nay, Viện bảo tàng Anh quốc 
(British Museum) có lưu trữ được một cái thiệp "Valentine" 
cổ xưa nhất. Tấm thiệp này, do Charles, một quận công 
người Pháp ( Duke of Orleans) viết vào năm 1415, lúc ông bị 
quân Anh bắt và giam giữ. Trong tấm thiệp đó, quận công 
Charles viết những vần thơ tình yêu cho vợ ông và có nhắc 
đến tên St. Valentine. Theo tài liệu ghi lại thì mãi đến năm 
1800, người Anh mới in được tấm thiệp Valentine đầu tiên 
trên một tấm bảng đồng, các hình trái tim được vẽ và sơn 
bằng tay, chung quanh tấm thiệp được viền với ruy băng 
(ribbon) lụa. Đến năm 1925, với sự ra đời của công ty Sir 
Adolph Tuck, kỹ nghệ in thiệp Valentine nước Anh đã đi đến 
chỗ hoàn chỉnh và phát triển đa dạng theo tiến hoá của kỹ 
thuật cho đến ngày nay. 

Ở Bắc Mỹ, dù thế kỷ 17 đã có khá nhiều di dân Châu Âu đến 


Bắc Mỹ sinh cơ lập nghiệp, nhung có lẽ vì hoàn cảnh kinh tế 
khó khăn của đời sống vào thời buổi khai phá và lập nghiệp, 
vì cái tính thực dụng của di dân là phải lo cho cái bao tử 
trước rồi mới lo cho trái tim sau, nên mãi đến thế kỷ 18 thì 
dân Bắc Mỹ mới bắt đầu đón nhận và kỷ niệm ngày 
Valentine. Lúc này thì kỹ nghệ in của Bắc Mỹ còn thô sơ nên 
thiệp Valentine chỉ là những tờ giấy cắt thành những hình 
đơn giản biểu tượng tình yêu như hình trái tim, với những 
dòng chữ diễn tả, ca tụng và vinh danh tình yêu, viết bởi 
những nghệ nhân có nét chữ đẹp và bay bướm. Lịch sử phát 
triển của thiệp Valentine ở Mỹ bắt nguồn từ Esther Howland, 
một cô gái sinh trưởng ở thành phố Worcester, tiểu bang 
Massachusetts. Trong lúc tiếp gia đình trông coi tiệm bán 
sách, Howland có dịp thấy thiệp Valentine nhập cảng từ Anh 
và thường những tấm thiệp này rất đắt giá, cô liền nảy sinh 
ý định tự làm lấy thiệp Valentine bằng những phương cách 
thủ công của cô. Với năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, giá 
bán vừa phải, nên thiệp Valentine Howland làm ra được 
khách hàng ưa chuộng và đơn đặt hàng tăng. Howland phải 
mướn thêm bạn bè và nghĩ ra cách làm "dây chuyền" để sản 
xuất thiệp cho đủ số lượng. Nếu căn cứ vào việc này thì 
Esther Howland mới là người đầu tiên áp dụng phương cách 
sản xuất dây chuyền chứ không phải "vua xe hơi" Henry 
Ford. Việc làm thiệp của Howland phát triển thành công ty 
làm thiệp lớn do chính cô làm chủ, đến năm 1880 mới bán 
lại cho Whitney Company (công ty này ngưng hoạt động vào 
năm 1942). Hiện nay, Hallmark Carlton là những công ty sản 
xuất thiệp nổi tiếng của Mỹ. Ở Hoa kỳ, Esther Howland được 


xem như "Người Mẹ của thiệp Tình Yêu" (Mother of the 
Valentine). 

Ngoài "trái tim màu hồng", một biểu tượng cho tình yêu, 
không thể thiếu được trên thiệp Valentine. Người ta còn thấy 
các biểu tượng khác như: Hoa hồng (được mọi người xem 
như là hoa tình yêu). Hoa violet tím - theo truyền thuyết 
St.Valentine, violet tím là hoa tình thương- nở giữa những 
song cửa sắt của ngục thất. Hình ảnh đôi chim quấn quýt, 
thường là đôi chim sẻ, mà người Á đông gọi là chim uyên 
ương, người Tây phương gọi là "the love birds" - theo tiếng 
Anh - Hình than tình yêu Cupid, một thiên than nhỏ, xinh 
xắn, mũm mĩm như một cậu bé có đôi cánh trắng, luôn 
mang theo bên mình cây cung với những mũi tên tình ái. Ai 
bị trúng tên này thì trái tim sẽ đập loạn xạ không theo 
những quy trình bình thường nữa. Thổn thức, nức nở, nhức 
nhối, thao thức suốt năm canh... là những triệu chứng cho 
biết trái tim bị trúng thương nặng. 

Nhưng Cupid là ai vậy? Theo chuyện thần thoại, thì Cupid là 
con của Mars (thần Chiến Tranh) và Venus (thần Vệ Nữ hay 
thần Sắc Đẹp). Cupid được Thượng đế ban cho một bộ cung 
tên mầu nhiệm để lo chuyện kết nối tơ duyên cho người 
nhân gian ở hạ giới, nên được xưng tụng là thần Tình Yêu. 
Nhưng chính bản thân vị thần Tình Yêu Cupid, trái tim cũng 
bị "nhức nhối" như người trần gian khi bị "cú sét ái tình" 
đánh trúng. Đến nổi Thượng đế cũng cảm động, mũi lòng 
chịu hết nổi phải ra tay can thiệp tác hợp lương duyên cho 
Cupid và người yêu. 

Tương truyền thần Vệ Nữ, một hôm chợt khám phá ra một 


chuyện động trời là dưới hạ giới có nàng công chúa tên 
Psyche, mang sắc đẹp kiều diễm mà theo lời đồn đãi, có thể 
lấn lướt, hơn cả sắc đẹp của Venus, một vị thần Sắc đẹp. 
Không thể chấp nhận được cái chuyện có người đẹp hơn 
mình, Venus bèn sai Cupid xuống hạ giới giết Psyche. Cupid 
lãnh nhiệm vụ mẹ mình giao, vác cung tên hăm hở bay 
xuống hạ giới tìm Psyche để giét . Nhưng khi Cupid gặp 
Psyche thì tim đập loạn xạ, tay chân bủn rủn ... Mũi tên tình 
ái đã bắn ngược trúng ngay tim thần Tình Yêu. Thay vì giết 
Psyche, thì Cupid hóa phép đem nàng về cung điện của 
chàng ở thượng giới để kết duyên chồng vợ. Nhưng Cupid 
chỉ có thể đến với Psyche lúc ban đêm thôi . Psyche tò mò 
muốn biết mặt phu quân của mình, nên thắp đèn để nhìn 
Cupid cho rõ trong lúc chàng ta đang ngủ, mãi say mê ngắm 
nhìn khuôn mặt thiên thần của trượng phu, Psyche vô tình 
làm một giọt dầu rơi trúng mặt Cupid, chàng giật mình thức 
dậy và tức giận bỏ đi biệt tích (dĩ nhiên là với trái tim nhức 
nhối và rỉ máu). Psyche nhớ thương Cupid, lặn lội tìm kiếm 
khắp nơi, nhưng bóng chàng như... "bóng chim tăm cá". 
Cuối cùng hết cách, Psyche phải đến nhờ vả mẹ chồng. 
Venus được dịp "đì" nàng dâu cho "bỏ ghét". Để thỏa lòng 
ghen tức, Venus buộc Psyche làm những việc rất khó khăn, 
nhưng với sự giúp đỡ của chim muông, thú vật và côn trùng, 
Psyche đều hoàn thành vẻ vang. 

Thách đố cuối cùng, là việc đi trộm cái "hủ kem thoa mặt" 
của nữ hoàng Proserpina, vợ Diêm vương Plutto kèm theo lời 
dặn: "Lấy được cấm mở ra xem" thì Psyche có "trộm" được 
hay không cũng thua chắc. Chuyện "thách đố" này quả thật 


chỉ có dàn bà nhu Venus mới nghi ra được, đồng thời nó 
cũng cho chúng ta thấy cái thông minh, cái thâm hiểm và cả 
cái vô lý của quý bà luôn . Venus là thần Vệ nữ, người đẹp số 
một trong vũ trụ rồi thì cần chi mỹ phẩm thoa mặt để làm 
đẹp thêm nữa? Proserpina, thì ở dưới vùng âm phủ tối thui, 
chỉ có dân "ngưu đầu mã diện", không trang điểm cũng chắc 
chắn là đẹp hơn họ và trang điểm để chi? Vì âm phủ tối thui 
thì chắc trắng cũng như đen. Có lẽ bởi vậy mà ở trần gian, 
kỹ nghệ mỹ phẩm và làm đẹp cho quý cô, quý bà cũng là 
cái ngành "hốt ra tiền" nhất. Chuyện xảy ra đúng như Venus 
dự đoán, Psyche thành công và trộm được "hủ mỹ phẩm" 
của Poserpina, nhưng lại không nén được tò mò phải mở ra 
xem tí. Xém chút nữa là Psyche ngủ một "giấc thiên thu" 
luôn nếu không có Cupid vì nhớ thương vợ, tìm đến và đánh 
thức nàng dậy. Cuối cùng, Thượng đế thấy bất nhẫn, phong 
Psyche làm một vị thần, và ra lệnh cho thần Vệ nữ (Venus) 
phải chấp nhận mdi lương duyên nay . Chuyện tình của 
Cupid va Psyche có lẽ là một trong những mối tình đẹp trong 
những chuyện tình thần thoại. Cupid tượng trưng cho Tình 
Yêu, Psyche tượng trưng cho Tâm Hồn và sự Thủy Chung. 
Nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi hình ảnh thần Cupid 
trở thành biểu tượng rất phổ biến trong ngày lễ Tình Yêu. 

Cũng như thánh Nicholas qua hình ảnh của Ông Già Noel, 
(Santa Claus) truyền thông điệp về giá trị của niềm tin, lòng 
nhân ái, sự chia xẻ trong ngày lễ Giáng sinh thì thánh 
Valentine qua hình ảnh của trái tim, của thần Tình Yêu 
(Cupid) cũng đã để lại cho nhân loại món quà của Tình Yêu 
và Tâm hồn Thủy Chung, hay Tình Thân Ái, hay Tình Yêu 


Thương giữa người và người. 

Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy gọi, sẽ có trả lời. Hãy khởi hành, sẽ 
có lúc đến đích. Hãy mở lòng ra "trò chuyện" cùng người, 
cùng cỏ cây, cùng vạn vật. Với tình yêu và tình thân ái mọi 
việc đều có thể "đạt được". 

Chúc tất cả một ngày Lễ Tình Yêu như ý. 

Lý Lạc Long (Valentine 2006) 





V. Cho Hồ Điệp 

Về thăm lại khu vườn xưa cổ tích 

Anh ngồi đây ôn lại kỷ niệm xưa 

Lưu luyến mến thương nói mấy cho vừa 
Em vẫn đó trong hồn thơ nét chữ 

Nắng đầu xuân thoảng dư hương ngày cũ 
Từ phương xa con bướm đã về thăm 

Im lặng bay qua vườn cũ âm thầm 
Nghiêng đôi cánh rắc phấn hương tình ái 
E ngại đã gây ra nhiều ngang trái 

In vết hằn ngực trái khổ lòng nhau 

Lời của tim gởi cánh bướm hôm nào 
Yêu! Ghi khắc trong tâm lời ước hẹn . 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/Valentine 2006) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2006 


